THIÊN MINH SÁT 
CĂN BẢN THỰC HÀNH 
Tác giả: Hòa thượng Mahasi 

Dịch giả: Khánh Hỷ 


Lời Mở Đầu 

Dĩ nhiên chăng ai muôn đau khô và mọi 
người đêu cô găng tìm kiêm hạnh phúc. 
Khắp nơi trên thế giới nhân loại đang tìm 
đủ cách để ngăn ngừa hoặc làm vơi đi nỗi 
đau khổ và tạo an vui hạnh phúc. Tuy 
nhiên mục đích chính yếu của họ chỉ 
nhăm tạo hạnh phúc thể chất băng 
phương tiện vật chất. Thật ra, hạnh phúc 
hay không đều do ở tâm của chúng ta. 
Vậy mả rất ít người nghĩ đến vẫn đê phát 
triển tỉnh thân. Những người muốn rèn 
luyện tinh thân lại càng hiếm hoi hơn 
nữa. 


2 


Đề thỏa mãn những nhu câu vật chất 
người ta thường để tâm đến những việc 
tâm thường như tắm giặt sạch sẽ, ăn mặc 
gọn gàng. Họ quan tâm nhiêu đến việc 
kiếm thức ăn, quân áo, nhà cửa. Tiên bộ 
khoa học đã giúp họ nhiêu trong việc 
nâng cao đời sống vật chất: chăng hạn 
những tiên bộ trong sự chuyên chở và 
truyền tin, những phát minh y học để 
ngừa bệnh và trị bệnh. Phải nhìn nhận 
những cô găng ây rất ư là quan trọng, 
nhưng chúng chỉ giúp bảo vệ và nuôi 
dưỡng cơ thể mà thôi. Những phát minh 
và những thành công đó không thể nào 
tiêu diệt hay giảm thiêu được nỗi khổ của 
tuôi già, bệnh tật, gia định xáo trộn và 
khủng hoảng kinh tế. 


Tóm lại, không thể nào thỏa mãn nguyện 
vọng con người băng phương tiện vật 


3 


chất. Chỉ có sự rèn luyện tinh thần mới 
có thể giúp con người vượt qua những 
nỗi đau khô này. Bởi vậy phải tìm một 
phương cách hữu hiệu để rèn luyện, ốn 
định và thanh lọc tâm hồn. Phương cách 
này được tìm thây trong 
MahaSatipatthana Sutta, một thời pháp 
mà đức Phật đã giảng dạy cách đây hơn 
hai ngàn năm trăm năm. Đức Phật dạy: 


"Đây là con đường duy nhất để thanh lọc 
tâm, chấm dứt lo âu, phiên muốn, tiểu 
diệt thán bệnh và tâm bệnh, đạt thanh 
đạo và chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ 
Niệm Xư ”. 


Giai Đoạn Chuẩn Bị 


Nếu bạn thật sự thực tập thiền để đạt 
được tuệ giác giải thoát ngay trong kiêệp 
hiện tại, bạn phải gạt bỏ mọi tư tưởng và 


4 


hành vi thế tục trong thời gian hành 
thiên. Làm như thế là để trau dồi phẩm 
hạnh thanh cao. Đó là bước căn bản cho 
việc phát triển thiên. Bạn phải giữ mình 
trong sạch, đạo đức vì đạo đức là bước 
chính yếu đề phát triên tuệ giác. Bạn phải 
Ø1Ữ các g1ới luật của người phật tử tại gia 
đối với các vị xuât gia phải giữ gìn giới 
luật mình đã thọ. Trong khóa thiền tập 
nhiêu ngày thiên sinh phải giữ tám giới 
(bát quan tra1). 


| Không sát sanh 
ĐÀ Không trộm cắp 
Đi Không hành dâm 
4 Không nói dối 


5. Không uông rượu và các chất say 
6. Không ăn sái giờ (quả ngọ không ăn) 
7. Không múa hát, thôi kèn đờn, trang 
điểm, thoa vật thơm, đôi phấn, đeo tràng 


hoa 
$. Không năm ngôi nơi quá cao và xinh 
đẹp. 


Một điều nữa là không được có lời nói 
hay hành động bất kính đối với những 
người đã có trình độ giác ngộ cao (các 
bậc thánh). 


Theo truyền thông các thiên sư xưa 
thường khuyên bạn đặt lòng tin vào Đức 
Phật, vì như thế sẽ giúp bạn bớt hỗt 
hoảng khi những hình ảnh bất thiện hoặc 
sợ hãi xuất hiện trong tâm bạn lúc bạn 
đang hành thiên. Trong lúc thiền tập bạn 
cũng cân có một thiền sư hướng dẫn để 
chỉ cho bạn biết một cách rõ ràng mình 
đang thiên như thế nào và kết quả đến 
đầu, cũng như đề chỉ dẫn cho bạn khi cần 
thiết. 


6 


Mục đích chính và thành quả lớn lao của 
việc hành thiên. là giúp bạn loại bỏ tham, 
sân, si - ba nguôn cội của mỌi khô đau và 
tội lỗi. Vậy bạn hãy nỗ lực tích cực hành 
thiền với quyết tâm loại bỏ tham, sân, S1; 
có như thê việc hành thiền mới hoàn toàn 
thành công. Cách thực tập thiên quán trên 
căn bản Tứ Niệm Xứ (Satipatthana) này 
là phương pháp mà Đức Phật và chư 
thánh tăng đã hành trì để giác ngộ. Bạn 
hãy vui mừng bởi mình có cơ duyên thực 
hành loại thiên quí báu này. 


Bồn điều bảo vệ hay quán tưởng sau đây 
cũng rât cần thiết cho bạn khi bạn bắt đầu 
vào khóa thiên tập. Bạn hãy suy tưởng 
đến Đức Phật, đến lòng từ ái, đến thân 
thể bất tịnh và đến sự chết. 


l. Trước tiên hãy tỏ lòng tri ân kính 
ngưỡng Đức Phật băng cách suy niệm 


7 


đến những đức tánh thánh thiện của 
Ngài: 

"Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức 
Thể Tôn, Ngài là đẳng toàn giác, tỉnh 
thức, trí đức vẹn toàn, hiểu thấu đáo mọi 
sự, thây của Trời và người, đấng an lành 
và đem lại sự an lành ”. 


2. Sau đó hãy hướng lòng từ ái đên mỌi 
chúng sanh, hãy hòa minh với tât cả mọi 
loài không mảy may phân biệt: 


"Mong cho tôi thoát khỏi thù hận, bệnh 
tát và phiên muộn. Monø cho cha mẹ IỐI, 
thầy tôi, bạn bè tôi cùng tất cả mọi 
người, mỌi loài thoát khỏi thù hận, bệnh 
tật và phiên muộn. Câu mong tất cả 
chúng sanh thoát khỏi khổ đau" 


3. Hãy suy tưởng đến sự bất tịnh của thân 
thê, đó là sự luyên ái bât thiện mà phân 


8 


đông thường mắc phải. Hãy chú ý đến 
tính cách bất tịnh, dơ dáy của dạ dày, 
ruột, đờm dãi, mủ, máu, để loại bỏ những 
tư tưởng luyến ái bám víu vào xác thân. 


4. Suy tưởng đến tình trạng mỗi người 
đều tiên dân đến Cái chết. Đây là suy 
tưởng có lợi ích về phương diện tâm lý. 
Đức Phật thường nhân mạnh răng : sự 
sông thật bấp bênh, tạm bợ, nhưng cải 
chết là điêu chắc chắn không thể tránh 
né. Mục tiêu cuối cùng của đời sông là 
cái chết. Tiên trình của cuộc sông gôm có 
: sanh ra, g1à đi, bệnh tật, khổ đau và cuỗi 
cùng là cái chết. 

Lúc thực tập bạn có thể ngôi kiết già, hay 
bán già hoặc ngôi hai chân không chông 
lên nhau. Nếu thấy ngôi dưới sàn nhà khó 
định tâm hay làm bạn khó chịu, bạn có 
thể ngôi trên ghế. Tóm lại, bạn có thể 


9 


ngôi cách nào miễn thây thoải mái là 
được. 

Bài Tập Thứ Nhất 

Hãy chú tâm vào bụng. Nên nhớ là chú 
tâm, chứ không phải chú mắt vào bụng. 
Chú tâm vào bụng bạn sẽ thầy được 
chuyên động phông xẹp của bụng. Nếu 
không thây rõ được chuyển động của 
bụng, bạn có thê đặt hai tay lên bụng đề 
"cảm giác" sự phông xẹp. Một lúc sau, 
bạn sẽ nhận rõ sự chuyên động vào ra 
của hơi thở. Bạn hãy ghi nhận sự phông 
lên khi hít vào và xẹp xuông khi thở ra. 
Mọi chuyên động của bụng đều phải 
được ghi nhận. Từ bài tập này bạn biết 
được cách chuyển động của bụng. Bạn 
không cân để ý đến hình thức của bụng 
mà chỉ cần theo dõi cảm giác, sức ép do 
chuyên động của bụng tạo nên mà thôi. 


10 


Đối với những người mới tập thiên, đây 
là phương pháp rất có hiệu quả để phát 
triển khả năng chú ý, định tâm và tuệ 
giác. Cảng thực tập lâu càng thấy sự 
chuyên động rõ ràng hơn. Khi tuệ giác 
phát triển trọn vẹn thì ta sẽ nhận thức 
được những diễn tiễn liên tục của tiễn 
trình tâm-sinh-lý qua mỗi giác quan. Vì 
là người sơ cơ hành thiên, sự chú ý và 
khả năng định tâm còn yếu nên bạn sẽ 
thây khó giữ tâm trên những chuyến 
động phông xẹp liên tục. Do đó bạn có 
thể nghĩ răng: "Ta chăng biết cách giữ 
tâm trên mọi chuyên động phông Xẹp 
này". Bạn cần nhớ rõ đây là một tiên 
trình học hỏi vì vậy hãy yên tâm tiễp tục 
hành thiên. Chuyên động phông xẹp của 
bụng luôn luôn hiện hữu, vì vậy ta không 
cần tìm kiêm chúng. Thực ra, những 
thiên sinh mới chỉ cân đơn thuần chú tâm 


11 


trên hai chuyên động phông xẹp mà thôi 
nên sự thực tập cũng không khó khăn 
lắm. Bạn hãy tiếp tục thực tập bài tập số 
một này. băng cách chú tâm vào chuyển 
động phông xẹp. Đừng bao giờ lập đi lập 
lại ra lời những chữ phông xẹp, chỉ cân 
niệm thầm mà thôi. Niệm thâm sẽ giúp 
quí bạn dễ chú tâm vào đề mục. Nhưng 
nếu niệm thâm cản trở sự chú tâm của 
bạn, thi bạn chỉ ghi nhận sự chuyên động 
của bụng mà không cân niệm thâm cũng 
được. Nên thở đều đặn tự nhiên tránh thở 
dài hay ngăn quá. Nhiều thiên sinh muốn 
thây rõ sự phông xẹp nên hay thở dài 
hoặc thở nhanh, làm như thế sẽ khiến bạn 
mệt. 


Bải Tập Thứ Hai 
Trong khi thực tập quan sát sự phông xẹp 
của bụng những tư tưởng khác sẽ phát 


12 


sinh làm bạn quên mất sự chú tâm. Tư 
tưởng, ham muốn, ý nghĩ, tưởng tượng, 
v.v... sẽ xuất hiện giữa những "phông 
xẹp". Bạn không nên bỏ qua những 
phóng tâm hay vọng tưởng này mà phải 
chI nhận từng phóng tâm một khi chúng 
phát sinh. 


Khi tâm bạn tưởng tượng điều øì, bạn 
phải biết mình đang tưởng tượng và ghi 
nhận: "tưởng - tượng, tưởng - tượng, 
tưởng - tượng". Khi bạn chỉ đơn thuân 
nghĩ đến điêu gì phải phi nhận: "nghĩ, 
nghỉ, nghĩ". Khi bạn suy gâm, ghi nhận: 
"suy - âm, Suy - gâm, suy - gâm”. Khi 
bạn có dự định làm điêu gì hãy ghi nhận: 
"dự - định. dự - định, dự - định". Khi tâm 
bạn đi lang bạc không để ý đến phông 
xẹp hãy ghi nhận: "phóng - tâm, phóng - 
tâm, phóng - tâm”. Khi tưởng tượng hay 


13 


đang đi đến một nơi nào phải ghi nhận: 
"đi, đi, đi". Khi đến thì ghi nhận: "đến, 
đến, đến". Khi nghĩ đến gặp người nào 
đó thì ghi nhận: "gặp, gặp, gặp”. Khi 
nghĩ đến nói chuyện với ai thì ghi nhận: 
"nói, nói, nói”. Khi bàn cãi thì ghi nhận: 
"bàn - cãi, bàn - cãi, bàn - cãi". Khi thấy 
hình ảnh màu sắc ghi nhận: "thấy, thấy, 
thây". Mỗi một khi tâm thây øì, nghĩ gì 
đều phải ghi nhận cho đến khi chúng 
biến mất. Sau khi chúng biến mất ta lại 
chú tâm vào sự phông xẹp. Phải chú tâm 
hành trì đừng chênh mãng. Khi định nuốt 
nước bọt phải ghi nhận: "định, định, 
định". Khi nuốt phải ghi nhận: "nuối, 
nuối, nuốt". Muôn khạc. nhô, ghi nhận: 
"muôn, muốn, muốn" rÔi lại trở vệ Sự 
phông xẹp. Nếu bạn muốn khum cô ghi 
nhận: "muôn, muốn, muốn": trong khi 
khum cô ghi nhận: "khum, khum, khum". 


14 


Khi bạn định ngửng cô lên, chi nhận: 
"định, định, định". Khi ngửng cổ lên ghi 
nhận: "ngửng, ngửng, ngửng”. Tác động 
ngửng cô hay khum cô phải làm từ từ. 


Sau khi đã chú tâm ghi nhận mỗi một 
động tác đó, ta lại trở VỀ VỚI SỰ phông 
XP. 

Bài Tập Thứ Ba 

Vì phải liên tục thiên trong một khoảng 
thời gian khá dài với một tư thế ngôi hay 
năm nên bạn sẽ cảm thấy mệt và thấy 
mỏi tay chân. Trong trường hợp này, bạn 
hãy chú tâm vào nơi mỏi mệt và phi 
nhận: "mỏI-mệt, mỏi-mệt, mỏIi-mệt". Hãy 
chi nhận một cách tự nhiên, không mau 
quả cũng không chậm quá. Cảm giác mệt 
mỏi sẽ dân dân giảm đi và cuối cùng hết 
hắn. Nêu sự mệt mỏi kéo dài đến độ 


15 


không chịu đựng nôi, lúc bây giờ bạn hãy 
thay đôi tư thể. Tuy nhiên đừng quên ghi 
nhận "muốn, muốn, muôn" trước khi 
thay đôi tư thế. Mỗi một chi tiết chuyển 
động nhỏ đều phải được ghi nhận một 
cách trung thực và thứ tự. 


Nêu dự định đưa tay hay chân lên hãy 
chi nhận: "dự - định, dự - định, dự - 
định” trong khi đưa tay hay chân lên thì 
ch nhận: "đưa - lên, đưa - lên, đưa - lên”. 
Duỗi tay, chân ra; ghi nhận: "duỗi, duỗi, 
duỗi". Khi đặt tay xuống, chi nhận: "đặt, 
đặt, đặt". Khi tay hay chân tiếp xúc nhau 
shi nhận: "tiếp - xúc, tiếp - xúc, tiếp - 

úc"”. Hãy thực hiện mọi động tác thật 
chậm đề dễ ghi nhận. Ngay khi bạn đã ở 
trong tư thê mới, bạn phải tiếp tục chú 
tâm vào sự phông xẹp của bụng ngay. 
Nêu thây tư thể mới không thoải mái, 


16 


muốn đổi tư thế thì cũng phải ghi nhớ 
như trên. 


Nêu thấy ngứa một chỗ nào đó, chú tâm 
vào chỗ ngứa và ghi nhận: "ngứa, ngứa, 
ngứa". Sự ghi nhận phải tự nhiên đừng 
quả mau cũng đừng quá chậm. Khi cảm 
giác ngứa biến mất lại trở về với sự 
phông XẹP. Nêu ngứa quá không, chịu 
được muôn gãi, ghi nhận: "muôn, muốn, 
muốn", rôi lại từ từ đưa tay lên, ghi nhận: 
"đưa - lít đưa - lên, đưa - lên”. Khi tay 
đụng chỗ ngứa, ghi nhận: "đụng, đụng, 
đụng”. Khi gãi nhè nhẹ vào chỗ ngứa, ghi 
nhận: "gãi, gãi, gãi”. Khi đã ngứa, không 
muốn øãi nữa và muôn đưa tay vệ, bọ: 
ghi nhận: "đưa - vê, đưa - vỆ, đưa - vê” 

Khi tay trở về chỗ cũ và tiếp xúc với tay 
hay chân, ghi nhận: "đụng, đụng, đụng”. 


17 


Rồi tiếp tục quan sát sự phông xẹp của 
bụng. 


Nếu thấy đau hay khó chịu, hãy chú tâm 
đến chỗ đau hay khó chịu đó. Hãy ghi 
nhận một cách rõ ràng và chính xác mọi 
cảm giác phát sinh, chắng hạn, đau nhức, 
đẻ nặng, mệt, tÊ, cứng, v.v... Cân nhớ là 
những sự ghi nhận này phải tự nhiên; 
đừng vội vã quá cũng đừng trễ quá. Cơn 
đau, nhức có thể châm dứt hay gia tăng. 
Khi cơn đau gia tăng cũng đừng hốt 
hoảng hay lo sợ gì cả mà chỉ cân tiếp tục 
thiên và một lát sau cơn đau sẽ lăng đi. 
Nêu cơn đau nhức vẫn kéo dài không thể 
chịu đựng nỗi thì hãy bỏ qua sự đau nhức 
và chú tâm vào sự phông xeẹp. 

Khi thiên của bạn tiến triển, bạn sẽ có 
những cảm giác đau đớn khó chịu. Bạn 
có cảm giác khó thở, nghèn nghẹn, có khi 


18 


như bị kim chích, thây nhột nhạt như có 
côn trùng bỏ trên thân mình. Bạn cũng có 
thể thấy ngứa ngáy, đau đớn như bị con 
gì căn, bị rét run. Khi bạn ngưng thiên thì 
những cảm giác trên biễn mất ngay. Khi 
bạn tiếp tục thiên trở lại và cứ mỗi khi 
bắt đầu định tâm thì những cảm giác khó 
chịu trên lại xuất hiện. Những cảm giác 
này không có gì đáng lo ngại. Đầy không 
phải là dâu hiệu của bệnh hoạn mà chỉ là 
những cảm giác bình thường vẫn hiện 
diện trong cơ thê ta nhưng chúng bị che 
lấp vì tâm ta đang mãi bận rộn với những 
đối tượng trước mắt. Khi thiên tiên triển, 
tâm ta trở nên bén nhọn, tỉnh tế nên dễ 
dàng nhận thấy những cảm giác này, khi 
mức độ thiên tiễn triển hơn bạn sẽ vượt 
qua tất cả những chướng ngại này. Nêu 
tiếp tục và kiên trì thiền bạn sẽ không 
còn gặp những cảm giác khó chịu này 


19 


nữa. Nếu bạn thiếu can đảm, thiếu quyết 
tâm và gián đoạn một thời gian thì bạn 
lại sẽ chạm trán với chúng lần nữa mỗi 
khi thiên của bạn tiên triển. Nhưng nếu 
gặp những cảm giác khó chịu này mà bạn 
vẫn quyết tâm và kiên trì tiếp tục hành 
thiền thì bạn sẽ chinh phục được chúng 
và bạn sẽ không bao giờ gặp những cảm 
giác khó chịu này nữa trong lúc hành 
thiên. 

Nêu bạn dự định xoay mình hãy ghi 
nhận: "dự - định, dự - định, dự - định". 
Khi đang xoay ghi nhận: "xoay, xoay, 
xoay". Nhiêu khi trong lúc đang hành 
thiên, bạn thây thân thể mình lắc lư từ 
trước ra sau thì cũng đừng sợ hãi, đừng 
thích thú hay mong muôn tiếp tục lắc lư. 
Sự lắc lư sẽ chấm đứt nêu bạn chú tâm 
vào nó và tiếp tục phi nhận: "lặc - lư, lặc 


20 


- lư, lắc - lư" cho đên khi hết lắc lư. Nêu 
đã ghi nhận nhiêu lần mà thân hình vẫn 
còn lắc Tư bạn hãy dựa vào tường hay 
năm xuông một lát và vẫn tiếp tục hành 
thiên. Khi thân bị lay chuyền hay run rây 
cũng chú tâm phi nhận như trên. Khi 
thiên tiễn triển đôi khi bạn cũng sẽ cảm 
thây rờn rợn run lên hoặc ớn lạnh ở 
xương sông hay toàn thân. Đó là trạng 
thái phi lạc, một thành quả đương nhiên 
khi thiên được tiên triển tốt đẹp. Khi tâm 
an trụ trong thiên thì bạn rất đễ bị giật 
mình bởi những tiếng động nhỏ. Lý do là 
tâm của bạn bây giờ rất bén nhạy trước 
mọi đôi tượng của giác quan. 


Trong lúc thiền nêu bạn cảm thấy khát 
nước, hãy ghi nhận cảm giác: "khát, khát, 
khát". Khi muôn đứng dậy, ghi nhận: 
"muôn, muốn, muốn" và chú tâm ch 


21 


nhận mỗi một tác động chuẩn bị đứng 
dậy, rôi chú tâm vào tác động đứng và 
ehi nhận: “đứng, đứng, đứng”. Sau khi 
đứng dậy mắt bạn nhìn về phía có nước, 
chi nhận: "nhìn, nhìn, nhìn". Khi muôn 
đi, shi nhận: "muôn, muôn, muôn". Bắt 
đâu bước từng bước, ghi nhận: "đi, đi, đi" 
hay "trái, phải". Bạn phải tỉnh thức trong 
mọi bước đi từ lúc bắt đầu đi cho tới khi 
đứng lại. Khi đi tản bộ hoặc thiên hành 
bạn cũng phải theo những nguyên tặc ghi 
nhận như trên. Hãy cô găng ghi nhận 
những bước chân qua hai tác động: "dở, 
đạp", "dở, đạp”. Khi bạn đã thuần thục 
với cách này, hãy chú tâm ghi nhận ba 
tác động: "dở, bước, đạp", "dở, bước, 


†† 


đạp". 


Khi bạn thấy hoặc đi đến chỗ để nước 
phải ghi nhận: "thấy, thấy, thấy" hay 


"nhìn, nhìn, nhìm ”. 
Khi dưng chân, ghi nhận: "dừng, dừng, 
dưng ”. 

Khi đưa tay ra, ghi nhận: "đưa, đưa, 
đưa ”. 

Khi tay đụng vào chén, ghi nhận: "đụng, 
đụng, đụng ”. 
Khi câm chén, chi nhận: "sâm, cầm, 
cẩm”. 

Khi thọc tay vào lu, øhỉi nhận: "thọc, 


thọc, thọc ”. 
Khi đưa chén lên mối, shi nhận. "đưa, 
đưa, đưa”. 
Khi chén đụng vào môi, ghi nhận: "đụng, 
đụng, đụng”. 


Khi cảm thấy mát, ghỉ nhận: "mát, mát, 
mát. 

Khi nuốt, cehi nhận: "uốt, nuốt, nuốt”. 
Khi để chén xuống ghi nhận: "để - 
xuống để - xuống để - xuống" 


23 


Khi thu tay về, ghỉ nhận: "thu - về, thu - 


Về, thu - về”, 
Khi thòng tay xuống, ghi nhận: "thòng, 
thòng, thòng ˆ. 
Khi tay đụng vào đùi, hi nhận: "đụng, 
đụng, đụng ”. 
Khi muốn quay lui, ghỉ nhận: "muốn, 
muốn, muốn "" 


Khi quay lui øhi nhận: "quay, quay, 
quay. 

Kh đi shỉ nhận "ải, ải đủ” 
Khi đến nơi, muốn dừng lại, ghi nhận: 
"muôn, muốn, muốn”. 
Khi dừng lại ghi nhận: "dừng, dưng, 
dưng ”. 

Nêu đứng một thời gian lâu, thì hãy chú 
tâm vào sự phông xẹp của bụng. Nhưng 
khi bạn muôn ngôi hãy ghi nhận: "muốn, 
muốn, muốn". Khi đi đến chỗ ngôi, phải 


24 


shi nhận: "đi, đi, đi". Đến chỗ ngôi, ghi 
nhận: "đên, đến, đến”. XOay người trước 
khi ngôi. ch nhớ: Ko, XOaAy, XOaAY'. 
Ngôi xuông ghi nhận: “ngôi, ngôi, ngôi”. 
Phải ngôi xuông chằm chậm và ghi nhận 
mỌi chuyền động của sự ngôi. Bạn phải 
chú ý đến từng tác động một của tay chân 
khi ngôi. Ngôi xong lại tiếp tục theo dõi 
sự phông xẹp của bụng. 


Khi bạn muôn nằm, chi nhận: "muốn, 
muốn, muôn”: : rồi lại phi mọi tác động 
của sự năm: iBliieH0 TEƯỜI, chông tay, 
đặt đầu, duỗi chân, năm... tất cả những 
động tác nảy phải làm chăm chậm. Lúc 
năm xuông rôi lại tiếp. tục theo dõi sự 
phông xẹp. Trong khi năm nếu cảm thấy 
đau nhức, mệt mỏi, ngứa ngáy... Đêu 
phải phi nhận. Ghi nhận mọi cảm giác, 
suy nghĩ, ý kiến, cân nhắc, suy xét và 


25 


mọi tác động của tay chân và thân thê. 
Nếu thấy không còn cảm giác gì đặc biệt 
đáng ghi nhận thì hãy tiếp tục phi nhận 
Sự phông xẹp. Khi buôn ngủ, ghi nhận: 
buôn ngủ. Nếu bạn có đủ năng lực tập 
trung trong thiên, bạn có thể vượt qua sự 
buôn ngủ và cảm thây tươi tỉnh, lúc bây 
giờ bạn hãy tiếp tục theo dõi sự phông 
xẹp, nếu bạn không thắng được cơn buôn 
ngủ hãy tiếp tục niệm phông xẹp cho đến 
khi ngủ. Giấc ngủ là sự liên tục của luông 
hộ kiếp hay tiêm thức, giống như trường 
hợp của tâm lúc tái sanh hay của tâm lúc 
chết, cái tâm lúc này rât yếu ớt không thể 
nhận thức được gì cả... Khi bạn thức, tâm 
này tiếp tục xuât hiện giữa những lúc bạn 
nhìn, nghe, nêm, nøửi, xúc chạm và suy 
nghĩ. Nhưng tâm này xuất hiện rất yêu và 
không tôn tại lâu nên khó nhận thấy. Tâm 
này sẽ duy trì liên tục khi bạn ngủ. Khi 


26 


bạn thức dậy, thì mọi tư tưởng và mọi đối 
tượng sẽ được nhận thức rõ ràng liên. 


Vào lúc thức giâc, bạn phải hành thiên 
ngay. Là thiền sinh mới vì vậy bạn khó 
có thê tỉnh thức vào những giây phút đầu 
tiên lúc mới thức dậy. Nhưng bạn phải 
giác tỉnh ngay lúc bạn nhớ lại răng mình 
đang hành thiên. Chăng hạn lúc thức 
dậy,bạn nghĩ tưởng đến điêu øì thì phải 
tỉnh thức mà ghi nhận ngay: "nghĩ - 
tưởng, nghĩ - tưởng, nghĩ - tưởng". Rôi 
tiếp tục với phông xẹp. Khi thức dậy bạn 
phải chú tâm đến những chi tiết của hoạt 
động cơ thê. Mọi tác động của tay chân 
và thân thể phải được ghi nhận một cách 
tỉnh thức. Lúc thức dậy bạn có nghĩ răng 
bây giờ là mây giờ không? Nếu nghĩ đến 
giờ thì phải ghi nhận: "nghĩ, nghĩ, nghĩ". 
Bạn chuẩn bị rời khỏi giường ngủ hãy 


27 


ghi nhận chuẩn bị. Khi từ từ ngôi dậy 
phải ghi nhận: ngôi TH Lúc đang ở nh 
thế ngôi, ehi nhận: "ngôi, ngôi, ngôi", 
Nêu còn ngôi ở giường một lúc lâu mới 
đứng dậy đi thì phải chú tâm đến phông 
xẹp, tiếp theo đó. Lúc rửa mặt hay tắm, 
cũng phải để tâm chi nhận mọi chi tiết; 
chăng hạn, nhìn, ngăm, duỗi, cầm, năm, 
âm, lạnh, chà xát, v.v... Lúc trang điểm, 
lúc làm giường, lúc đóng cửa, cầm năm 
vật øì đêu phải chú tâm ghi nhận theo thứ 
tự. 


Bạn cũng chú ý từng tác động một trong 
lúc ăn: 
Khi nhỉm thức ăn ghi nhận: "nhìn, nhữ, 
nhìn”. 
Khi múc thức ăn ghi nhận: "THúc, muc, 
múc `. 
Khi đưa thức an lên miệng ghi nhận: 


28 


"dựa, đưa đưa ”. 
Khi thức ăn đụng mối, ghi nhận: "đụng, 


đụng, đụng ”. 
Khi thức ăn vào đến miệng, ghỉ nhận: 
"vào, vào, vào ”. 
Khi miệng ngậm lại, ghi nhận: "ngậm, 
ngám, ngám `. 
Khi bỏ tay xuống, shỉ nhận: "bỏ xuống, 
bỏ xuống, bỏ xuống" 
Khi tay đụng da, ghi nhận: "đụng, đụng, 
đụng”. 


Khi nhai ghi nhận: "nhai, nhai, nhai” 
Khi biết mùi vị ghỉ nhận: "biết, biết, 
biẾt". 

Khi nuốt, cehi nhận: "nuốt, nuốt, nuốt” 
Khi thực phẩm vào trong cuồng họng 
chạm vào cuồng họng, ghỉ nhận: "đụng, 
đụnơ, đụng”. 


29 


Hãy chú tâm theo dõi mỗi khi bạn múc 
một muỗng cơm cho đến khi xong bữa 
ăn. Lúc mới thực hành sẽ có rất nhiêu 
thiểu sót. Đừng ngại điều đó, sau một 
thời gian kiên trì tập luyện, sự thiếu sót 
shi nhận sẽ giảm đi. Khi mức thiên tập 
của bạn tiên triển đến mức độ cao hơn 
bạn sẽ còn ghi nhận được thêm nhiêu chỉ 
tiết hơn những điêu đã đề cập ở đây. 

Bài Tập Thiên Hành Căn Bản 

Giữa hai lần thiên tọa là khoảng thời gian 
từ bôn mươi đến chín mươi phút để thiên 
hành. Thiền hành xen kẻ giữa thiền tọa 
để quân bình năng lực và những yếu tô 
của sự định tâm, đông thời để tránh buôn 
ngủ. Bạn có thể thiên hành trong phòng 
hay ngoài sân. Lúc thiên hành bạn nên đi 
chậm hơn lúc bình thường và đi một cách 
tự nhiên. Trong lúc thiên hành bạn phải 


30 


chú tâm vào sự chuyên động của chân. 
Bạn phải chú tâm khi bàn chân phải 
(mặt) bắt đầu nhất lên khỏi mặt đất, ghi 
nhận: dở; Khi đưa chân tới ghi nhận: 
bước; khi chân đặt xuống đất, ghi nhận: 
đạp. Chân trái cũng làm như thê... 


Cũng như lúc ngôi thiển; khi đi, mọi 
phóng tâm hay cảm giác phải được ghi 
nhận. Chăng hạn chợt nhìn một vật gì đó 
trong khi bạn đang đi hãy ghi nhận tức 
thì: "nhìn, nhìn, nhìn", rôi trở vê với 
những chuyến động giá chân. Mặc dâu 
trong khi đi những vật bạn nhìn thấy 
không liên quan gì đên thiên hành nhưng 
nếu bạn vô tình để tâm đến nó thì phải 
ch1 nhận ngay: "nhìn, nhìn, nhìn”. 

Khi đi đến mức cuối của đoạn đường 
kinh hành dĩ nhiên bạn phải trở bước để 
đi ngược trở lại; lúc còn vài bước đến 


31 


bước cuôi cùng đoạn đường, bạn phải ghi 
nhận: "muôn quay, muôn quay, muôn 
quay". Ý định muốn quay có thê khó ghi 
nhận lúc ban đầu nhưng khi thiền của bạn 
tiên triển, bạn sẽ thấy dễ dàng. Sau khi 
ehi nhận ý định bạn phải ghi nhận tất cả 
chi tiết của tư tưởng và tác động liên 
quan đến việc quay.... ở bước cuối của 
con đường, bạn bắt đâu quay mình, phải 
phi nhận: “quay, quay, quay”, khi chân 
chuyên động phải kịp thời ghi nhận dở... 
bước... đạp, v.v... Trong lúc quay thường 
vì sự cám dỗ của bên ngoài nên bạn có ý 
định muốn nhìn xem chung quanh có cái 
gì lạ không, phải ghi nhận ngay: “dự - 
định, dự - định, dự - định" hay "muốn, 
muốn, muốn", rồi lại chú tâm đến bước 
chân. 


32 


Thông thường đối với những thiên sinh 
mới, chú tâm đến ba ø1ai đoạn dở, bước 
và đạp rất có hiệu quả. Tuy nhiên, tùy 
theo khả năng của từng người, thiền sư 
có thê khuyên họ nên chú ý ít hay nhiêu 
giai đoạn hơn. Nhiều lúc thây sự đi chậm 
bất tiện, nhất là lúc đi ra ngoài khu vực 
hành thiên bạn có thể đi nhanh hơn và 
shi nhận: trái, phải mỗi khi chân trái hay 
chân phải đặt xuống đất. Ghi nhận nhiêu 
hay ít giai đoạn không quan trọng, điều 
cốt yêu là bạn có chú tâm tỉnh thức trong 
từng bước đi hay không? 


Thiền Mức Cao Hơn 


Sau một thời gian hành thiên, định lực 
của bạn phát triển và bạn đã dễ dàng theo 
dõi sự phông xẹp của bụng, lúc bây giờ 
bạn sẽ nhận thây có một thời gian, hay 
khoảng hở giữa hai giai đoạn phông xẹp. 


33 


Nêu bạn đang ngôi thiên bạn hãy ghi 
nhận: "phông, xẹp, ngôi". Khi ghi nhận 
ngôi, bạn hãy chú tâm vào phân trên của 
thân. Khi bạn đang năm thiên hãy ghi 
nhận: "phông xẹp, năm" 


Nêu bạn thây có khoảng thời gian hở 
giữa phông, Xẹp, vả XẹP, phông, bạn hãy 
chi nhận: "phông, ngôi, xẹp, ngôi". Nêu 
bạn đang nám hãy ghi nhận: "phông, 
năm, XẹP, năm". Nêu thực hành một lát 
mà thây sự ghi nhận ba hay bốn giai đoạn 
như trên không dễ dàng đối với bạn, hãy 
trở về với hai giai đoạn phông, xẹp. 


Trong khi chú tâm theo dõi chuyên động 
của cơ thê, bạn không cân phải chú ý đến 
đối tượng thấy và nghe. Khi bạn có khả 
năng chú tâm vào chuyên động phông 
xẹp thì bạn cũng có khả năng chú tâm 
vào đôi tượng nghe và thấy. Tuy nhiên, 


34 


khi chú ý nhin một vật gi đó thi bạn phải 
đông thời ghi nhận ba lần: "thấy, thây, 
thây" sau đó trở về với sự chuyển động 
của lun Cả sử có một người nào đó đi 
vào trong tầm nhìn của bạn, bạn để ý 
thấy thì phải ghi nhận: thây hai hay ba 
lân, rồi trở về với sự phông xẹp. Bạn có 
nøhe tiếng nói không? Bạn có lăng nghe 
không? Nếu bạn nghe hay lắng nghe thì 
phải ghi nhận: "nghe, nghe, nghe” hay 
"lắng - nghe, lắng - nghe, lắng - nghe"; 

sau đó trở về với sự phông xẹp. Giả sử 
bạn nghe những tiếng động lớn như tiếng 
chó sủa, nói chuyện to, tiêng hát bạn phải 
tức khắc øhI nhận hai hay ba lần: nghe, 
rôi trở về với bài tập phông, xẹp. Nếu 
bạn quên không ghi nhận khi đang phóng 
tâm vào sự nghe, điều này có thê khiến 
bạn suy tưởng hay chạy theo chúng mà 
quên chú ý vào sự phông xẹp. Lúc bấy 


35 


giờ sự phông xẹp sẽ trở nên yêu đi hay 
không phân biệt được rõ rảng. Gặp 
những trường hợp bạn bị lôi cuôn bởi 
những phiên não chập chông. "¬ thể, 
bạn hãy ghi nhận hai hay ba lân: SUY - 
tưởng, SUY - tưởng, SUY - tưởng” rôi trở 
VỀ VỚI Sự phông xẹp. Nêu quên ghi nhận 
những chuyền động của cơ thể, tay chân, 
v.v.. thì phải ghi nhận: “quên, quên, 
quên" rôi trở vê với sự chuyền động của 
bụng. Bạn có thể cảm thây lúc bây ĐIỜ 
hơi thở sẽ chậm lại hay chuyền động 
phông xẹp không rõ ràng, Nếu điêu đó 
xảy ra và lúc ây bạn đang ngôi thì hãy 
chú tâm phi nhận: ngôi, đụng. Nếu lúc 
bấy giờ đang năm hãy ghi nhận năm, 
đụng. Khi ghi nhận đụng, không phải bạn 
chỉ chú tâm vào một điểm của cơ thể 
đang tiếp xúc, mà phải chú tâm vào nhiêu 
điểm kế tiếp nhau. Có nhiêu chỗ đụng: Ít 


36 


nhất sáu hay bảy chỗ bạn phải chú tâm 
đến. Một trong những điểm đó là: đùi, 
đầu SỐI, hai tay chạm nhau, hai chân 
đụng nhau, hai ngón cái đụng nhau, chớp 
mắt, lưỡi đụng miệng, môi chạm nhau. 
Bài Tập Thứ Bốn 

Cho đến bây giờ bạn đã hành thiên được 
nhiêu giờ rôi. Bạn có thể bắt đầu cảm 
thây làm biếng khi nghĩ rắng mình chưa 
tiễn bộ được bao nhiêu. Đừng bỏ dở, hãy 
tiệp tục ghi nhận: "làm biếng, làm biếng, 
làm biếng", 

Trước khi thiền của bạn đủ sức mạnh đề 
phát triển khả năng chú ý, định tâm và 
tuệ giác, bạn có thể nghi ngờ không biết 
cách thức hành thiên như thể này có 
đúng, có hữu ích không. Gặp trường hợp 
này hãy phi nhận: "nghi - ngờ, nghi - 


37 


ngờ, nghi - ngờ”. Bạn có ao ước hay 
mong muốn đạt được thành quả tốt trong 
thiên không? Nếu bạn có tư tưởng như 
thế thì hãy phi nhận: ”ao ước, ao ước, ao 
ước" hay "mong muốn, mong muốn, 
mong muốn". Bạn có suy nghĩ xét lại 
cách thức thực tập để bạn đạt được mức 
độ này không? Nếu có, bạn hãy ghi nhận: 
"xét lại, xét lại, xét lại". Có trường hợp 
nào bạn xem xét đối tượng thiên và phân 
vân không biết đó là tâm hay vật chất 
không? Nếu có, bạn hãy ghi nhận: "xem 
xét, xem xét, xem xét”. Có khi nào bạn 
tiếc nuỗi vì mình không đạt được sự tiễn 
bộ nào không? Nêu có, bạn hãy chú tâm 
ehi nhận cảm giác: "tiếc nuôi, tiếc nuối, 
tiếc nuôi" 


Ngược lại, bạn có cảm thây Sunø sướng 
khi mức độ thiên của bạn tiên triên hay 


38 


không? Nếu có, bạn hãy ghi nhận: "sung 
sướng, sung sướng, sung sướng". Đây là 
cách thức bạn ghi nhận mỗi một trạng 
thái của tâm hôn, nêu không có những tư 
tưởng hay quan niệm được ghi nhận thi 
bạn hãy trở về với sự phông xẹp. 


Trong một khóa hành thiên tích cực thì 
thời gian hành thiên bắt đâu từ lúc thức 
dậy cho đến khi đi ngủ. Bạn cần nhớ là 
phải luôn luôn thực hành hoặc bài tập căn 
bản, hoặc là thực hành sự chú tâm liên 
tiếp suốt ngày cho đến đêm, nêu bạn 
chưa buôn ngủ. Chăng có nghỉ ngơi phút 
nào. Khi thiên của bạn đạt được mức tiên 
bộ cao thì bạn sẽ không còn cảm thấy 
buôn ngủ mặc dù bạn phải hành thiên rất 
nhiêu giờ; lúc bây giờ bạn có thể tiếp tục 
thiên cả ngày lẫn đêm. 


39 


Tóm lại trong thời gian hành thiên, bạn 
phải để tâm ghi nhận tất cả những trạng 
thái của tâm, dù đó là trạng thái tốt hay 
xâu; bạn cũng phải chú tâm đến những sự 
chuyền động của cơ thể, dù đó là những 
chuyền động lớn hay nhỏ; bạn phải chú 
tâm đến mỗi một cảm giác, dầu cảm giác 
ây dễ chịu hay khó chịu. Trong suốt thời 
gian hành thiền nếu không có những øì 
đặc biệt xảy ra khiến bạn phải ghi nhận, 
thì hãy chú tâm vào sự phông xẹp của 
bụng. Nếu bạn đi làm một việc øì đó, 
chắng hạn, đi uống nước, bạn phải chú ý 
đến những tác động cần thiết của sự đi, 
bạn phải chú tâm tỉnh thức ghi nhận từng 
bước đi một, chắng hạn: đi, đi, hay trái, 
phải. Lúc đên nơi bạn hãy niệm: đứng, 
cảm, năm, uống v.v... Nhưng khi bạn 
thực tập thiền hành bạn phải chú ý đến ba 
ølai đoạn của bước đi: dở, bước, đạp. 


40 


Thiên sinh phải nỗ lực tập luyện suốt 
ngày đêm mới có thê sớm khai triển tâm 
định đến tuệ ø1ác thứ tư (tuệ biết được sự 
sinh diệt) và từ đó đạt đến những tuệ giác 
cao hơn. 


(Trung Tám Hộ Tông) 


